





1— Vận chuyền thuốc qua màng sinh học 
Mục tiêu: 
1. Tb đặc điểm 4 phương thức vận chuyên thuốc qua màng. 


2. Pt các điều kiện cần thiết để 1 thuốc có thể qua được màng sinh học và các yếu tô ảnh hưởng đến 
vận chuyên thuôc qua màng. 


Đại cương 


- Dược động học (pharmacokinetics) là môn học nghiên cứu về số phận của thuốc trong cơ thể (tác 
động của cơ thê đên các quá trình hâp thu, phân bô, chuyên hóa, thải trừ thuôc). DĐH gôm 2 phân: 


+ DPH cơ bản: Tb những kiến thức cơ bản về ADME thuốc khi nghiên cứu trên cá thể bt khỏe mạnh. 
+ DĐH lâm sàng: Tb những kiến thức lq đến sự thay đổi quá trình DĐH khi áp dụng thuốc trên BN. 


- Số phận của thuốc trong cơ thê được tính từ khi thuốc thâm nhập vào cơ thể bắt đầu từ vị trí đưa 
thuốc, tiếp theo thuốc phải vượt qua các hàng rào sinh học (màng tế bào) đề vào tuần hoàn rồi di 
chuyền trong máu. Từ máu, thuốc đến các tổ chức và cơ quan khác nhau của cơ thể: Cơ quan đích 
(nơi tác dụng), tổ chức mỡ hoặc cơ (dự trữ) rồi được gan và thận đào thải. Có 4 giai đoạn liên quan 
đến số phận của thuốc trong cơ thê là: Hắp thu (A), phân bố (D), chuyền hóa (M), thải trừ (E). 


Làm thế nào để 1 thuốc có thể qua được màng? 

Thuốc có hệ số pbó lipid/nước 
$ : D thích hợp sẽ tự thấm qua màng 
- Thuôc phải qua được lớp phospholipid kép => Thuôc phải tan/lipid (kh.tán thụ động). 


- Thuốc phải tiếp cận được màng => Thuốc phải tan/nước. 


Nếu thuốc không có đặc tính trên, thuốc cần có hệ v/chuyền đặc biệt thông qua các protein trên màng. 
- Thuốc tan/nước, kích thước < đường kính kênh > Lọc. 


- Các thuốc còn lại muốn qua màng cần gắn protein v/c (chất mang) Vận chuyển nhờ chất mang. 


1. Khuếch tán thụ động: Là cơ chế vận chuyên chính 

a. Đặc điểm 

- Theo gradient nồng độ. 

- Không cần năng lượng, không đặc hiệu, không bão hòa, không cạnh tranh. 
b. Điều kiện tiên quyết với dược chất để qua được màng 

- Hệ số cân bằng lipid/nước phù hợp: 

+ Tan trong nước đề tiếp cận được màng. 

+ Tan trong lipid để qua được lớp phospholipid kép. 

- Ở dạng tự do không liên kết với protein. 


- Ở dạng không ion hóa (dạng phân tử) ở pH môi trường => Vai trò của pH, pKa: 
1/4 














Vai trò của pKa dược chất và pH môi trường: 


: Phương trình Handerson - Hasselbalch : 
Đôi với acid yêu Đôi với base yêu 











c. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng qua màng theo cơ chế khuếch tán thụ động 
- Định luật Fiek: Coi 2 bên màng có môi trường đồng nhất (nước-nước hoặc dầu — dầu). 


dQ _DSK „_—„ 
FT 2) 


dQ/dt: Biến thiên lượng thuốc khuếch tán qua màng theo thời gian. 
D: Hệ số khuếch tán. 
S: Diện tích bề mặt màng. 
K: Hệ số phân bố dầu/nước của dược chất. 
e: Bề dày của màng 
(C¡ — Ca): Chênh lệch nồng độ giữa 2 bên màng. 
=> Các yếu tố ảnh hưởng khuếch tán thụ động qua màng: 
- Đặc tính của dược chất: 
+ Kích thước phân tử (phân tử càng nhỏ càng dễ qua màng). 


+ Tính thân lipid: Thuốc phải vừa tan trong dầu, vừa tan trong nước, thân dầu nhiều hơn thân nước 
(hệ sô phân bô dâu/nước cao). 


+ Độ 1on hóa: Phụ thuộc pKa dược chất, pH môi trường. PT Handerson — Hasselbalch. 

+ Khả năng lk với protein huyết tương: Dạng tự do kích thước nhỏ hơn dạng lk > Dễ qua màng hơn. 
- Đặc tính màng: 

+ Diện tích màng lớn > Khuếch tán cao. 

+ Bề dày màng lớn > Khuéch tán thấp. 


- Chênh lệch nồng độ thuốc 2 bên màng: Càng lớn > Khuếch tán càng cao. 


2/4 














2. Lọc: Thường gặp ở màng lọc cầu thận. 

- Điều kiện: 

+ Thuốc tan/nước đề qua được kênh dẫn nước. 

+ Kích thước nhỏ (MW<100) đề qua được lỗ kênh. 

- Khả năng qua màng phụ thuộc: Kích thước phân tử thuốc; áp lực lọc; kích thước lỗ màng. 


- Khả năng lọc: Cầu thận (áp lực lọc rất cao, kích thước lỗ màng lớn hơn các t/chức khác) > Mạng 
mao mạch > Màng tế bào. 


- Lọc không được coi là khuếch tán vì khả năng thấm ở đây có tính chọn lọc cao (do tính đa dạng 
của đường kính kênh, hình dáng, điện tích mặt trong kênh). 


3. Vận chuyển nhờ chất mang 


- Thuôc qua màng nhờ gắn với protein năm ở màng tê bào. Protein sau khi găn thuôc, biên dạng và 
đây thuôc qua các kênh. Protein vận chuyên được gọi là chât mang. 


- Chất mang đóng vai trò vận chuyên xuyên màng 2 chiều: Ngoại bào ® Nội bào. (Chủ yếu từ ngoài 
vào trong, v/c từ trong ra ngoài Kháng thuôc băng bơm tông thuôc). 


- Đặc tính của kiêu v/c này: 


+ Tính đặc hiệu: Chất mang chỉ gắn với 1 số loại thuốc nhất định > Thuốc chỉ được hấp thu tại 1 
sô vị trí nhât định ở ông tiêu hóa, nêu trượt qua vị trí này mà chưa được hâp thu > Có thê bị đào thải 
(do không có chât mang đê v/c loại thuộc đó). 


+ Tính cạnh tranh: Những chất có cấu trúc hóa học tương tự nhau có thê gắn với cùng 1 loại chất 
mang. Nêu đông thời 2 loại thuôc này có mặt tại màng tê bào > Tranh châp chât mang. Vd: Sử dụng 
đông thời probenecid với kháng sinh penicillin. 


+ Tính bão hòa: Lượng thuốc cần v/c > lượng chất mang có ở màng tế bào => Thiếu chất mang để 
vc. Chính nhờ quá trình này mà sự hâp thu các chât dinh dưỡng (aa, glc), vit tan/nước, chât khoáng, 
và vi lượng (iod, sắt) ít khi bị thừa vì lượng chât mang chỉ đủ cho yêu câu dinh dưỡng. 


- Vận chuyển nhờ chất mang gồm 2 loại: 











Khuếch tán thuận lợi Vận chuyền tích cực 
Thuận sradient nông độ Ngược øgradient nông độ 
Không cân năng lượng Cân năng lượng 





Vd: Na” vận chuyên qua màng nhờ chất mang | Vd: Vận chuyên levodopa qua hàng rào máu não 
thường đi cùng glucose. 














- Vd: Vận chuyển L-Dopa qua hàng rào máu não. 


3/4 














- Vận chuyền nhờ chất mang: vai trò quan trọng trong ADME. Một số dược chất là cơ chất của các 
chât mang năm trên phía màng đỉnh và phía màng đáy của tê bào biêu mô ruột. 


Test 


1. V/c qua màng theo cơ chế khuếch tán thụ động cần:....................-..... cc-:------<: (cao/thấp). 


3. V/c qua màng theo cơ chế lọc cần..... 


4/4 








